LtT TO BACH TIT BI 

Tac gia: Lu Dong Tan 
CM: Truong Tarn Phong 
Giai: Luc Tay Tinh 

Lu Dong Tan hieu la Thuan Duong, la mot trong Bat Tien. 

Day la bai duoc Lu Thuan Duong dung kiem khi khac tren vach da Lu Son, torn tac dieu dao tu 

chin, de quang do ke huu duyen. 

PHAN CHANH VAN: 

Duong khi vong ngon thu, 
Giang tarn vi bat vi. 
Dong tinh tri tong to, 
V6 su canh tarn thuy. 
Chan thuong tu ling vat, 
Ung vat bat kha me. 
Bat me tinh tu tru, 
Tinh tru khi tu hoi. 
Khi hoi dan tu ket, 
Ho trung phoi kham ly. 
Am duong sinh phan phuc, 
Pho hoa nhat thanh bi. 
Bach van trieu dinh thuong, 
Cam 16 sai Tu Di. 
Tu am truong sinh tuu, 
Tieu dao thuy dac tri. 
Toa thinh vo huyen khuc, 
Minh thong tao hoa co (ky). 
Do lai thap nhi cu, 
Doan dich thuong thien the. 

PHAN CHU GIAI: 

1 "Duong khi vong ngon thu, 

2 Giang tarn vi bat vi." 

CHU: 

Pham nguoi tu hanh, trudc nen duong khi. Chu trong o cho quen noi va thu nhat; quen noi thi 

khi khong tan, thu nhat thi than khong xuat. Khau quyet la chan lay cai luoi, im lang khong noi 

thi giii duoc than dinh tinh. 

Pham tarn nguoi ta khuay dong khong ngung. Nguoi tu hanh can nhap tinh quy o che phuc doi 



mat, vi mat la ciia ngo cua tarn, nen buong mi nham lai. Cau quyet la lay mat nhin mui, lay mui 
nhin ron, tren duoi chat che, tarn va hai tho theo nhau, de y huyen quang, thi co the giang phuc 
duoc tu lu. 

GIAI: 

Nguoi hoc dao tu tien hie nhap mon nen ly hoi hai chu tinh mang. Tinh co tinh nguyen. mang 
co mang de (de la cuong). Tinh nguyen can thanh tinh, mang de can kien co. Mang de vung thi 
nguyen khi xung, nguyen khi xung thi tinh tu day. Tinh nguyen thanh thi nguyen than dinh, than 
dinh thi khi tu linh vay. 

Cai gi la mang de? Do la chin tiic. Cai gi la nguyen tinh? Do la tarn dia. Thay ta day duong 
khi giang tarn, ma giu quen noi tiic la chin quyet duong khi vay. Chinh ra "vong ngon" khong 
phai la bit mieng lai khong cho noi, ma la giijr tinh than yen on, tram lang truoc moi tinh canh. 
Noi "thu" la giur, ma giijr day la giijr khi. Giu o dau? Dao Due Kinh viet : "Noi nhieu noi hay cung 
khong bang thu trung" trung day la noi than khi quy phuc vay. Do goi la khi huyet, ngung than 
vao khi huyet la "vong ngon thu trung", la quy can; dao truong sinh bat dau tu cho do. 

Con "giang tarn" la giang phuc cai vong tarn. Nguoi ta von chi co mot tarn, nhung vi co me co 
giac ma chia ra vong tarn va chin tarn. Nguoi sinh ra ma tinh la tinh cua troi, cam o vat ma dong 
la ham muon cua tinh; da co tham due thi theo tinh canh ma chuyen chan thanh vong. Vong von 
khong co hinh the, von do chan tarn me hoac ma ra, cho nen nay ma vo vi thi tat co chan kien. 
Xem cac phap huu vi deu nhu mong, huyen, bao anh, hop tan vo thuong, neu ma quen chung 
duoc thi do la tu chan tru vong vay. 

3 "Dong tinh tri tong to, 

4 Vo su canh tarn thuy" 

CHU: 

Dong tinh la mot am, mot duong. Tong to la noi sinh ra than. Hanh gia nen nhu luc truoc khi cha 
me chua sinh tiic la huyen tan, truoc khi troi dat chua phan ra tiic la Thai cue vay. 
Dong tinh la dieu hoa chan khi, an ly chan nguyen. Tho ra la tiep thien can, hit vao la tiep dia 
can; dong la khon, ma la kien, tho thi rong ngam may boc, hit thi ho khieu gio sinh; mot dong 
mot mo, mot dong mot tinh, quy o tarn y bat dong, mac cho hoi tho qua lai mien mien, den khi 
ket thanh phien thi than ngung dan ket. 

"Vo su phai cau chi" la duong khi quen noi, giang phuc than tarn, than ve khi huyet, chii y nhu 
ga ap trung, nhu rong nuoi chau, nghi o do giay phut khong roi, lau ngay tu nhien hien ra hat 
chau bang hat gao, sang 16e nhu mat troi. 

GIAI: 

Tren noi duong khi giang tarn la dao vo vi, lai so nguoi doi khong biet ngoai ra con co cai huu 
tac, tiic la thuat keo dai mang song, cho nen khan thiet neu ra hai chu dong tinh, cho nguoi ta 
biet tong nhan to. Trong viec luyen dan, thai duoc trong cai dong, luyen dan trong cai tinh; neu 



chi biet dong ma khong biet tinh thi nen tang khong dung, khong tich lxiy tinh khi; con neu chi 
biet tinh ma khong biet dong thi thien co khong hop, mat y nghia luyen thuoc. 
Tom lai , dong la Tong, tinh la To. To la to ciia tinh, Tong la Tong ciia mang, khong dong la 
khong dung duoc. Biet To tinh ma khong tu dinh o cung Ly, biet Tong mang ma khong cau 
huyen o cung Kham. Biet ca hai moi la cuu canh. Da vo su, vong ngon mac thu, im bat su co, 
khong nghi khong lam, tich nhien bat dong, thai nhien dai dinh la thoi, lai con tim chi? Thay ta 
noi tdi day da dem gan ruot phoi bay ranh re duong loi luyen cong, ma sao nguoi doi khong linh 
ngo, chi doc phot qua, that la dang tiec! 

5 "Chan thuong tu ling vat 

6 Uhg vat yeu bat me" 

CHU: 

Hoc dao chin thuong khi tiep ling voi su vat, se de bi me hoac, cho nen neu phai tiep vat thi 
dung me viec tran. Viec den thi ling, viec qua chang luu, quang minh chinh dao, chin tinh thanh 
tinh, nguyen than ngung ket. Khau quyet la: "Truoc y dau dau Ian, V6 vi lai lac khong". 

GIAI: 

Cai gi goi la chin thuong? Do la Tinh to. 

Lay cai gi de sang? Pham da co tudng deu la hu vong, se co bien diet chii khong lau dai. Cho 
nen chan thuong khong phai la cai cung den voi vat, khong phai la cai cung lia voi vat, ma la hay 
tinh hay ling, thuong tinh thuong ling ma thuong khong me, da chang me thi ling vat moi khong 
me ma chan tinh hien vay. Do la "luyen minh thuan thuc thi dao hull vi moi co the lam duoc". 

7 "Bat me tinh tu tni 

8 Tinh tni khi tu hoi" 

CHU: 

Pham that tinh nhu mung, gian, buon, thuong, ghet, muon, so deu bien thai vo thuong, nhung co 

xuc dong nen phat sinh vong tudng, kho tinh duoc tinh. Tat phai yen con gian thi hoa moi giang, 

it ham muon cho thuy duoc thang. 

Than khong dong la luyen tinh, luyen tinh thi ho khieu, nguyen than ngung ket. 

Tarn khong dong la luyen khi, luyen khi la long ngam, nguyen khi ton thu. 

Y khong dong la luyen than, luyen than thi 2 khi tuong giao, tarn nguyen hon hop, nguyen khi tu 

hoi. Tarn nguyen day la tinh, khi, than. 

Nhi khi day la am duong. 

Hanh gia ling vat khong me thi nguyen khi tu qui, ban tinh tu tni; tinh tni hie khi tien thien tu ve. 

Phuc mang qui can co gi la kho dau! 

Quyet rang: 

"Hoi quang phan chieu, 

Nhat tarn tu ton. 

Noi tuong bat xuat, 

Ngoai tuong bat nhap." 



GIAI: 

Doi canh quen tinh moi la dai dinh, cho nen noi "chang me tinh tu tru". Tinh tru moi co the cau 
dien, cho nen noi "tinh tru khi tu hoi. Hoi nghia la quay ve vay. Tham Dong Khe viet: "Kim tro 
ve tinh so mdi duoc goi la hoan dan". 



<!- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1 :2 1 1 114000000 0; 
mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 
1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, N.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style- 
parent:""; margin:0cm; margin-bottom:. 0001 pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size: 14. Opt; 
font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times 
New Roman";} @page Section 1 {size:612.0pt 792. Opt; margin :1.0cm 1.0cm 1.0cm 1.0cm; 
mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Sectionl 
{page:Section1;} — > 

9 "Khi hoi dan tir ket 

10 Ho trung phoi kham ly" 

CHU: 

Hanh gia tinh khong me luyen viec tran thi khi tu hoi, bay gio khi thang giang trong cung, am 

duong phoi hop o dan dinh, chot cam thay mot luong nong o trong than xung len tarn, tinh tro 

ve tinh nhu vo chong phoi hop, nhu say, nhu si, 2 khi quyen luyen, ket thanh dan chat, trong khi 

huyet thuy hoa tuong giao, tuan hoan khong ngung, bay gio than ngir khi, khi hru hinh, bat tat 

dung tap thuat, tu nhien duoc truong sinh. Quyet rang: 

Tai, mat, mieng tarn bao 

Vit chat dung khai thong 

Chan nhan lang virc sau 

Boi loi giua qui trung 

Suot toi khi day dan dien 

Ket thanh dao khue vay. 

GIAI: 

Khi tu ngoai ve, dan tu trong ket. 

Trong ho la noi dan duoc ngung ket. 

Kham ly la que tuong am duong ho tang. 

Dien, hong la ten rieng cua thuy hoa. 

Dan phap lay O (con qua bieu tuong mat troi), Tho (con tho bieu tuong mat trang) lam duoc, 

tat phai lay kham dien ly, lay dien dau vao hong, hai thu quan binh phoi hop vao trung cung, roi 

long ngam ho khieu ma san sinh huyen chau o chinh vi. Noi tu tru, tu hoi, tu ket, chu yeu la dieu 

dung tu nhien, neu day vao tu y ta nguy la each xa dao vay. 

1 1 "Am duong sinh phan phuc, 

12 Pho hoa nhat thanh loi" 



CHU: 

Cong phu toi day, than khong ngoai tri, khi khong ngoai tiet; than ve khi huyet, Ly Kham da 
giao, cang them manh liet tien tien, tri hu tai cue, thii tinh rat ben. Than tinh a nai dieu minh, 
tarn lang a nai vo ha huu, thi chin tiic tu tru, bach mach tu thong, nhat nguyet ngung chieu, hoan 
co khong chay. Thai cue tinh sinh dong. Duong san sinh o Tay Nam Khon vi, Khon la bung. Tat 
nhien 1 diem linh quang to bang hat gao nep, do la tin hie bao diem duoc sinh, rue ro anh sang 
suot than, bang quang nhu nuoc soi, trong bung nhu lua dot, nhu gio gao, nhu sam day. Tiic la 
que Phuc, thien can hien vay. Luc nay khi kim manh biic kim luu hanh qua Di lu, nhe nhe van 
chuyen, lang lang dua len, mot doan hoa khi nhu sam day thang len Ne hoan. Tiic que Thien 
phong cau. Vong qua An duong, lot ra nguyen quang. Thai cue dong ma sinh am, hoa thanh than 
thiiy cam 16. Trong co hat chau bang hat gao roi vao Huynh dinh, diem vao linh hong o cung Ly, 
ket thanh Thanh thai, luu hanh hoa hau chau thien mot do, phanh luyen thanh linh dan tu ket vay. 

GIAI: 

Muoi chu nay ky dieu khong the noi het. "Am duong phan phuc" la dai y luyen dan. "Pho hoa 

loi thanh" la bi quyet luyen dan, thien co bi mat chinh la day. Kia dan phap ciia than tien deu do 

am duong phan phuc ma thanh. Thieu tii viet: 

Hot nhien tieng sam niia dem vang, 

Ciia ngo Ian luot mo mo toan. 

Biet duoc trong vo ham co hiiu, 

Cho ai mat thay phuc co sang. 

Chinh vi trong dat co sam, la que Phuc, mot duong lai phuc la gio hao dong, la ngay Dong chi 

trong minh, la luc troi dat deu thanh that bao cho nen noi la "pho hoa". Tieng sam vang y la noi 

ve khi khoi thuy vay. 

13 "Bach van trieu danh thuong, 

14 Cam 16 sai Tu Di" 

CHU: 

Toi giai doan nay, 2 khi ket thanh dao khue, quan khieu khai thong, hoa giang thiiy thang, nhat 

khi chu luu qua huyen coc quan, thang 24 dot song den thien coc quan, vong qua tran sinh my 

vi thorn ngon, rot xuong trung lau, khong nghi, khong ngung goi la "Cam 16 ruoi Tu Di". Quyet 

rang: 

Di muc tong chi (Lay y tong di) 

Di y nghinh chi (Lay y don day) 

Tong ha dan phu (Day xuong dan phii) 

Ngung ket nguyen khi (Nguyen khi ket lai) 

Mac di duong chi (Lang le nuoi day) 

GIAI: 

Day la noi ve khi hoi, chinh cai khi thien sinh 6 hao dongl, hie nay di suot Di Lu theo mach Doc 
len Ne Hoan, cam thay dun dun, ngiit ngiit nhu an may tren dinh nui, roi hoa thanh nuoc ngot, 
chay xuong co hong, vao trung cung, do la "Khi hoi dan tu ket". Kinh Hoang Dinh viet: 



Hai roi uong day chua day khac 
Trang phau mot dao xung Ne Hoan 
H6a thanh mot dao troi vao mieng 
Thorn ngot, thanh luong luoi tham chin. 

15 Tir am tnrong sinh tuu 

16 Tieu dao thuy dac tri 

CHU: 

Duong khi toi day, cot tiet da mo, than thuy khong tni ma qua lai khong ngung, luon nuot 

xuong. Do la ruou truong sinh. Quyet rang: 

Luu chau quan duong linh can tinh 

Tu hanh chi nhan tri bat tri. 

GIAI: 

Khi hoa thanh nuoc ngot, ngon khong gi bang, nen tuy nghi goi la Ngoc Dich, Quynh Tuong. 

Kinh Ngo Chan viet: 

Truong nam chot uong ruou Tay Phuong 

Tuyet son mot vi de ho tot 

Dien mang ruou kia ho ngoc rot 

Phan hon ruou ay dinh vang thu 

Do la ruou truong sinh, rieng ta doc dac, khong ai duoc huong cung, cho nen noi la "tu 

am"; "tieu dao", ngu y khoai lac tu dac vay. Kia! ruou da khong co ai cung vui thi nao ai da biet. 

17 Toa thinh vo huyen khuc 

18 Minh thong tao hoa co. 

CHU: 

Cong phu den day nghe nhac tien co nhip dieu chuong trong, ngu khi trieu nguyen, tarn hoa tu 
dinh, nhu trang thai qua chieu ve dau, tarn dien ma sang, tri tue tu sinh, thong hieu kinh sach, 
mac ngo tarn giao, biet truoc vi lai, dai dia son ha trong ban tay, mat nhin ngin dam, tinh dieu 
luc thong, do la thuc hun vay. Neu ta noi hu nguy de lam lo cho ke hau hoc thi troi se tru diet. 
Khong gap duoc thay thi viec nay kho biet. 

GIAI: 

Kinh Thai Thuong Nhat Dung viet: Khuc vo huyen khong noi ma tu co tieng, khong gay ma 
tu keu, chinh la dan duoc o trong minh day day. The nen mat co than quang, tai co linh huong, 
mieng co nuoc ngot, miii co di huong la ly tat nhien, khong co gi la ca. 

19 Do lai nhi thap cu 

20 Doan dich thuong thien the. 

CHU: 



Ca 20 cau deu khong co may may hu nguy, la bac thang len troi ciia hanh gia vay. Nguoi ngo 
duoc quyet nay, nen gap nit thuc hanh, dung lang phi thai gia qui bau. 

GIAI: 

Mot tram chii cua thay ta la cai thang, chiec be len c5i Tien. Hoc gia ai ciing doc duoc, nhung 
tim duoc nguoi dung hoi quan thong de hieu y ma tu hanh, that ciing khong nhieu vay. 
Tinh toi day vun ve, khong co van chuong, duoc gia su diu dat lau nam, nem tarn tiem lam bai 
giai thich de te do, mo mat cho nguoi doi, that la cuong dan, khong choi duoc toi. Song hudng 
cho nguoi hoc dao co co so thi khong phu cong giao huan ciia thay ta vay. 

Het bai "Lii To Bach Tu Bi" 



